

Mục Lục 


TỰa 5 

Thay LỜI GIỚI THIỆU - 9 

TẬP 1 

Phong Thủy Tinh túy 1 5 

Phần ì 

Dẫn Nhập 17 

Chương Một 

Khái niệm về Dịch Lý 1 7 

A. Dịch Lý: Tiên Thiên và Hậu Thiên 

hay Hà Đổ và Lạc Thư 17 

I. Tiên Thiên Dịch 17 

1- Dịch là gì? Ị 7 

2. Ngũ Hành 20 

3. Vua Phục Hi với Tiên Thiên Bát Quái 21 

II. Hậu Thiên Dịch 24 

1 Từ Phục Hi đến Chu Văn Vương 24 

2. Biếu tượng của phương hướng 26 

3. Sự biến dổi cùa Tíẽn Thiên Đồ 

ra Hậu Thiên Đồ 27 

4. Khổng Tử với Chu Dịch 29 

B. Dich Lý và Biêu Tượng 30 

I. Từ Càn Khôn đến Bát Quái 30 

1 Thứ tự Bát Quái cùa Vân Vương 31 

2, 64 quái 31 

IL Các biểu tượng của Ngũ Hành và Bát Quái 33 

L Biếu tượng của Ngũ Hành 33 

2. Biểu tượng loại suy của Bát Quái 33 


867 



3. Biẽư dồ Am Dương tiêu trương 

trong 12 tháng (Hch Kiến Dán) 37 

4. Dịch Ly vã Phong Thùỵ 38 

Chương Hai 

Thiên Vãn và Lịch Pháp 41 

A. Thión Vãn 41 

I Nhị Thập Bát Tú đỏí chiếu 46 

ĩ. Phương vị 28 sao trèn xích kinh 43 

2. Hình dạng và sự ảnh hướng 28 sao 48 

a. 7 chòm sao Phương Đỏng (Thanh Long) 4S 

b. 7 chòm sao Phương Bác (Huyền Vù) 51 

c. 7 chòm sao phương Tay (Bạch Hố) 54 

d. 7 chòm sao phương Nam (Chu Tước! 58 

B Khái niệm vể Lịch Pháp 62 

1 Các định nghĩa 62 

1. Năm 62 

2 Tháng 64 

n. Lịch Trung Hoa 68 

1 Vấn dề Can Chi 68 

2 Can Chi diệu phốỉ 69 

Ầ. Biến đôi năm Dương sang nàm Âm 72 

4. 24 Tíẻt trong nãm 73 

5. Vòng Hoàng Đạo 74 

6. Sự liên đới giửa mặt trời và tiết khí 75 

7. Nhuận pháp 76 

s. Tính chát của Can Chi 78 

Chương Bơ 

Độn Giáp 84 

A. Độn Gia]) 34 

L Dịnh nghía và quỉ ước 85 

L Bang phôi hợp Hậu Thiên Bát Quái và 24 tiết 85 

2, Bát Mòn 86 


868 



3. Cửu tinh 

4. Độn Giáp - Tam Kỳ - Lục Nghi 

5. Tam Nguyên và Cục Sô' 

6. Phép tính sô' cực của Tam Nguyên 

7. Cách trình bày Kỳ Nghi 

8. Trực Phù - Trực Sử 

9. Tinh chất của 9 Sao và 8 Môn 

10. Bát Môn, Trực Phù, Trực Sử, Lược Giải 

Phần ỉỉ 
Phong Thủy 
Chương Một 

Khái thuyết về khoa Phong Thủy 

Chương Hai 

La Bàn 

A. Các phương pháp tìm phương hướng 

1 . Phương hướng ở cây và đá 

2. Tìm phương hưđng bằng đồng hồ 

3. Xác định phương hướng vào ban đêm 

4. Định hướng bằng bóng náng 

5. Biếu — Thồ Khuê 

6 Lục Nhâm Thức Bàn 

B. Nain Châm 
c. La Bàu 
Thực Tập 

Chương Ba 

Ngũ Hành 

1. Phân biệt các dạng Ngũ Hành 

2. Can Chi Ngũ Hành 

3. Nạp Giáp Ngũ Hành 

4. Hồng Phạm Ngủ Hành 

5. Chính Ngũ Hành 

6. Bát Quái Ngũ Hành 

7. Tứ Kinh Ngũ Hành 


87 

88 

89 

90 
93 
95 
98 

101 

124 

124 

139 

139 

139 

139 

140 

141 

142 
144 
147 
151 
186 

189 

189 

193 

194 
200 
202 
203 
205 


869 



8. Tam Hợp ngũ Hành 205 

9. Song Sơn Ngũ Hành . 205 

10. Tứ Sinh Ngũ Hành 206 

11- Huyền Không Ngũ Hành 208 

Chương Bốn 

Khí 215 

1. Khái niệm về Khí . 210 

2. Sự biến hóa của Khí 216 

3. Sư tương thông của Khí 228 

4. Sinh Khí 223 

5. Sự tương sinh trong Âm luật íLuật Lã tương sinh) 228 

6. Am Dương tiêu trưởng 231 

7. Nguyên nghĩa của Nạp Giáp Ngũ Hành 234 

Thực Tập 245 

Chương Nãm 

Hưđng Huyệt - Tọa Hướng - Phân Châm 260 

1. Định danh vài thuật ngừ cơ bảĩi 260 

2. Hướng Huyệt , 268 

3. Tọa Hướng 279 

4. Một bài toán quan trong 282 

5. Long và Huyệt giao hưởng 286 

6. Phản Châm 3!2 

Thực tập 322 

Chương Sáu 

Thời Gian 331 

L Y niệm về thời gian 331 

2. Hai mươi bốn tiết 337 

3 + Những quan hệ suy ra từ 24 tiết 344 

a ' Giờ Ngọ thay đổi theo mùa 344 

b. 12 Trực 34g 

c. Kiến 357 

d. Tam Sát Kỵ «7 

4 . Cung Phi 359 


870 



a, Vấn dề thư số và cưng sinh 359 

b, Tam Nguyên Cứu Vãn 362 

5. Vấn đề Can Chi 379 

TẬP II 

Phonc Thủy Trên đất nước Việt Nam 393 

Chương Một 

Loan Đầu Phong Thủy 395 

A. Những khái niệm cơ bản 395 

I. Thế nào là Loan Đầu? 395 

II. Sơn 396 

1. Sơn 396 

2. Sơn Thế 397 

3 . Sơn Thủy 400 

III. Long 403 

1. Long mạch 49 ” 

2. Thúy Long 413 

a. Miền Bác í 413 

b. Miền Trung 429 

c. Miền Nam - sòng ngòi 422 

d. Các dạng Thúy 426 

e. Lành và dữ của thủy Long 430 

f. Thủy khẩu 435 

g. Minh Đường 437 

h. Các dạng cứa Minh Đường 439 

IV. Huyệt 442 

V. Những yếu tố phụ của Phong Thủy 448 

1. Tứ tượng (Thanh Long, Bạch Hổ, 

Chu Tước, Huyền Vũ) 448 

2. Hình thế 452 

3. Sa 452 

4 Đáo trượng pháp 453 

5. Triều sơn 454 

6. Hoa Biểu 454 


871 



7. Hản Môn 

8. Bình Dương 

9. La Thành Viẽn Cục 

10. Quan, Qui, Cầm, Diệu 
B. Những cuộc dất kiểu mẫu 

c. So sánh nhửng cuộc đât lạ 

D, Thẩm đinh lại các kiểu đat 

E, Những cuộc dát hung 

Chương Hai 

Sông Núi Việt Nam 

A. Địa lý thíẻn nhiên 

Và: nét về đia lý thíèn nhiên nước Việt Nam 

B. Nhừng cuộc đất lớn 

L Hà Nội 556 

II. Bác Ninh và Bắc Giang 

III. Tây Đô và Hồ Quv Lv 
1- Hồ Quý Ly 

2. Tây Đô Và Phong Thuy Học 

IV. Đất Lam Sơn và Lè Lơi 

r 

L Đia thế Lam Sơn 

2. Núi Chí Linh 

3. Sơ lược về Lê Lợi 

V. Thừa Thiẻn - Huế 

VI. Quảng Nam - Đà Nầng 

1. Đà Năng 

2. Quảng Nam . 

3. Hội An 
VTI. Cần Thơ 

Tập III 

Phong Thủy ứng Dụng 

A. Đại cương về Dương trạch 

r về Dương trạch 
1. Dương trạch khí 


454 

455 
457 
457 
469 
501 
513 
543 

549 

549 

550 
556 . 

579 " 

584 

584 

586 

588 

588 

589 
589 
591 
608 
608 
608 
612 
614 

617 

619 

619 

619 


872 



- Gia trạch 

3. Canh trí cùa ngòi nhà 

4. Thiìy vực 

5. Sơn 625 

6- Nhà với nhà 

7. Đơn vị do lường trong phong thùy 

8. Cổng, cứa 

9. Thiết kê' nội 'thất 

II. Các khuynh hướng về Dương trạch 

1- Cac khuynh hướng cổ diển 

a. Phái Loan Đầu 

b. Thuyết Lý Khí 

c. Phái Trung Dung 

2 - Khuynh hướng bán cổ điên 
3. Khuynh hướng hiện thưc 

B. Chọn cuộc đất (Theo phái Loan Đổu) 

I- Nhùng khu đất 

1 Những khu đất. tốt 
2. Nhừng cuộc đất xấu 

II- So sánh những địa điểin xây dưng 
c. Xày dựng 

I La bàn và nhũng nguyên tác cãn bản 

1 . Vòng Trường Sinh 

2. Tiêu Thiiy 

3. Ba vòng La bàn 

IL Cưng Phi trong xây dựtig 

1. Bát Trạch 

2. Tájn khí lành dữ cũa Bát Trạch 

3. VỊ trí cùa 8 Khí 

4. Nhà sư Nhất Hành với Bãt Trạch, Bát Khi 

5. Những điều cần kiẻng ở bén ngoài nhà 

6. Một nội thất hoàn chinh 

III. Tham khảo về phép Tọa Hướng của Nhặt. Bán 


621 

622 

624 

627 

628 

634 

635 

637 

638 
638 

638 

639 

639 . 

640 
643 
643 
643 
658 
673 
678 
678 
678 

683 

684 
692 

696 

697 
699 
703 
705 
715 
720 


873 



D. Huyền Khòng học 

I. Tam Nguyên cửu Vận 

II. Cửu Tinh, Cưu Cung, Cửu Khí 

1. Quy ước về sao 

2, Tính chất các lớp sao 

tì. Mọt tinh chât cho Ngũ Hoàng Thổ 

4. Niên vận 

■ 

5. Nguyệt vận - 

6. Tọa Hưứng trong Huyền Không phái 

Phụ Lục 

Phụ Luc I 

11 năin Âm - Dương lịch dối chiêu 

A. Biều tra Can Chi 

B. Các sao Trực và thứ trong tuần 
Phụ Lục II 

Bán mệnh tương đối cúa cá nhàn qua 12 con gián 
Phụ Lục III 

Vài nét về Tẳ Ao 


733 

734 
744 
744 

746 

747 

748 

749 

750 

754 

754 

754 

754 

857 

857 

865 



www.SachVui.Com 


h 

TựA 


N gày xưa các học giả nổi tiếng của nước ta như Lê Quý 
Đôn, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Huy HỔ... cũng từng bàn 
đên phong tỉuíy nhưng tài liệu đèn nay không còn lưu giữ được. 
Chí có một số trước tác của các cụ Tả Ao, Hòa Chánh (theo Đào 
Duy Anh - Việt Nam Văn Hóa Sử Cương) còn may mẩn lưu 
truyền. Tât nhiên những bộ sách ấy đều viêt dưa trên cơ sở các 
công trình nghiên cứu của Trung Quốc cộng thêm vào đó là 
kiên thức và kinh nghiệm cá nhân của các tác giả. Những bộ 
sách ấy một mật có ưu điểm chửng tỏ được cái nhìn lịch lăm về 
con người và thiên nhiên của cổ nhân, rất bao quát và viên 
dung, nhưng mặt khát thường chỉ thuần là những cảm nhộn 
băng trực giác mà không dành chỗ thích đảngcìưi phần chứng 
minh. Chính vì thê lâu nay khoa phong thủy đã từng bị mội bộ 
phận không nhỏ trong công chúng, nhắt là vôi những nguờĩ chí 
cưỡi, ngựa xem hoa” không đê tâm nghiên cứu một cách nghiêm 
túc, ngộ nhận là một thứ mê tín vô căn cứ. 

Nay chúng tôi không ngại tài năng và ... tài liệu đểu có hạn, 
biên soạn cuôn sách này côt nhằm mục đích chủ yếu là xác 
định 'lại tinh chât khoa học của môn phong thủy. 

Sách chia làm 3 tập; 

T ập đẩu: Phong Thủy Tinh Túy. 

Phần này trình bày những điểm cốt yếu của khoa phong 
thúy, và đế cho tháy bộ môn này thực chất là một tập hợp tri 

. của cổ nhăn, tuyệt không dính dáng gì đến các 
hỉnh thức bùa phép hay thế lực siêu nhiên nào , chúng tôi buộc 
phải mạn phép thêm phần dẫn nhập với 3 chương đầu tim hiểu 


www.SachVui.Com 

lăn băn ve cac môn: 1 ị Dịch lý; 2 Ị Thiên năn và Lịch pháp; vá 
3 Ị Kỳ môn Độn giáp. 

Tập giữa: Phong Thủy Trên Đất Nước Việt Nam. 

Sách nghiên cứu về phong thúy của cổ nhàn, trước tớc (dầu 
cho của tác già Việt Nam) đều là vièt về đất nước Trung Quốc, 
với những Hoàng Hà, Trường Giang, Thái Sơn, Côn Lòn... rỗi 
dời sau cứ thố mà sao chép, thành ra xa rời thực tê. o dây, 
chúng tôi tim hiếu kỹ về 'sông núi Việt Nam, để thấy rằng đất 
nước ta vẫn có đầy đủ anh linh tủ khi (như lời Cao Biển, 
Phương Chỉnh từng nhận xct) đàu kèm gỉ một quốc gia nào ỉ 

Tập cuối: Phong Thủy ứng Dụng. 

Đẩy Là phần quan trọng nhất của khoa phong thủy, và tât 
nhiên là phần quan trọng nhất của cuôn sách. Hy vọng rằng 
sau khi sơ bộ tỉm hiểu khoa phong thủy theo sự hướng dẫn củạ 
chùng tôi, bạn đọc một lẩn nữa sè nhận ra tính chât gần gũi, 
mật thiết với nhăn sinh cùa các bộ môn học thuật truyền thông. 

Chúng tôi chăn thành cảm ơn các tác giả, dịch giả đã có 
những công trình giở, trị mà chúng tôi được hân hạnh dùng làm 
tài liệu dể nghiên cứu, tham khảo. Đồng thời xin được bày tỏ 
nơi đây lòng tri ân sâu sắc đối với các thân hữu, những vị là 
nhà nghiên cứu, nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ, vãn nghệ sĩ... đã sẵn 
lòng giúp cho các tài liệu, hình ảnh và phương tiện, đế chúng 
tôi C.Ó thể hoàn thành bộ sách này. 

Trân trọng. 

SOẠN GIA, 

Saigon , cuối Đôĩíg Canh Thìn. 


www.SachVui.Com 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Chu Dịch bản dịch của Phan Bội Châu. 

Kinh Dịch bản địch của Ngô Tất Tô'. 

Bị An Cửa Bát Quái của Vương Ngọc Đút (bán dịch cua 
Trần Đình Hiến). 

. của Trương Thiện Văn (Ban dịch của 
Nhà xuất bản Khoa Học Xã hội). 

Dịch Kinh Tăn Khảo của Nguyễn Mạnh Báu. 

Kỳ Môn Độn Giáp của Nguyễn Mạnh Báo. 

Cửa Kỳ Giáp Ấn (bản đánh máy) của T.Q.V.' 

Độn Giáp (bản chép tay) của Thái Chân 

Hy Kinh Lãi Trắc (bản đánh máy) của nhà họ phạm. 

Cao Btển Tàu Thư Địa Lý Cảo Tự bản chép tây của ông' 
Phan Canh. 

Qui Cóc Vô Tự Thiền Thư của Trần Anh l.ược. 

Lịch Sử Thượng Đích Phong T!wy Thuật Thái Đạt Phong. 

Bịa Lỷ ỉiậi Tòn (Nhật) Nguyễn Hà dịch Ibãn photn 

Bí An Phong Thãy của Vương Ngọc Đức (bán dịch Trằn 
Đình Hiến). 

Địa Lý Toàn Thư , bán dịch của Lê Khánh Tường và Lê 
Việt Anh. 

Chọn Hướng Nhà Hướng Dât theo Quan Niệm Cổ cũa Tôn 
Nhan và Nguyền Nguyên Quan. 

ĩ rú Gia Phong Thủy Thập Nhật Thông của Tạ* Thi ồn 
Thuyên. 

Chọn Hướng Thích Hợp Cho Nơi Cư Trú Sinh Hoạt Va 
Thước Lỏ Ban cùa KS Huỳnh Bửu Hòa. 

Âm Dương Đỏi Lịch 2000 - 2005 của Nghiêm Minh Quách. 


www.SachVui.Com 

200 Năm Dương hịch Vố Ầm Lịch Đôi Chiếu, của Nguyên 
Như Lân. 

Lịch Việt Nam 1901 - 2010 của Nguyền Mậu Tùng. 

Lịch Vạn Niên thực dụng 1898 - 2018 của Nguyễn Hoàng 
Điệp và Nguyền Mạnh Linh. 

Truyện Hay Trong Sử Việt của Lam Giang Nguyễn Quang 
Trứ. 

Dã Đàm Tả Ao của Cao Trung. 

Tả Aọ Chân Truyền Địa Lý của Hà Kim Duyên. 

Feng Shui For The Home của Evelyn Lip. 

Feng Shui The Book Of Cures của Nancilee Wyđra. 

F cạạ Shui Ou Principes De Science Naturelle De Chine 
của M.L tíe Moutillé. 


8 



U1EN BIEN THUẶT PHONG THỦY QUA 
CÁC TRIÊU ĐẠI LỊCH sử TRUNG QUÔC 

Ý thức về phong thủy ra đời ở Trung Quốc từ rất sớm. Đại 

ước khoảng 6, 7 ngàn năm trước đây tại làng xóm nguyêri thuy 

- như di chi ở Bán Pha thôn, nhà cửa phòng ốc đã có đặc điếm 

gần sông và quay về hướng mặt trời, chung quanh có hào đào 

đê đe phòng kẻ địch. Đời Ân Chu, đă có chữ nghĩa văn tự ghi 

chép về sự bói toán chọn chỗ ơ, ví dụ tổ tiên đời Chu là Công 

Lưu dân dân từ đất Thai dời đên d đât Bân, ông có tư chon đất 
xây nhà: 

“Đã đo bóng mặt trời định hướng bôn phương, bèn lên trên 
sông núi cao trông xuống mà xem xét. 

Xem xét lẽ thích nghi về âm dương (sáng tôì, ấm lạnh). 

Xem xét môi lợi về sông ngòi tươm tưới khắp vùng, 

P’ V a . T „ ị- . _ rt.Y tĩ / * 


Ký ánh nằi cương 


% iỗ lậỊ 


Tướng kỳ âm dương 1^7 

A_ . _ . I s I _ . * . % * 


Quan kỳ lưu tuyền 



■Ẳ 


Ạ 


(Kinh Thi, Đại Nhã, Công Lưu ) 

Con cháu sau này cua Công Lưu (tổ tiên của Chu Văn Vương) 

lạidmchỗ ở đến vùng bình nguyên Chu, nhận định đây là vùng 

đât mâu mỡ có thế sinh sản cầy cây. Đôi với người xưa, qua sự 

chọn lựa nơi cư trú gần nguồn nước mà vẫn tranh được lụt lội , 

nơi Ợ sáng sua thông khí mà vẫn không bị tai họa do gió mưa 

gay nen la sự suy tính rât hiện thực chất phác và cũng chăng 

có gì gọi là thần bí, duy tâm cả. Ngày nay người ta coi thuật 

phong thuy như một nghệ thuật vể bô" trí không gian, rõ ràng 

là hoàn toàn có phần hợp ỉý. Kinh Thi có đoan: 

■ 


9 




www.SachVui.Com 


Lại vời quan Tư không 
Lại vời quan Tư đổ 
Khiến dựng nên nhà cửa 

Nài triệu Tư không 7) s X 
Nài triệu Tư đố 73 ■§ ỗ] $L 

Tý lập thất gia ỈL r %L 'Ệ* 

(Kinh Thi, Đại Nhã, Miên) 

Quan Tư Không ở đây thoạt dầu tiên chính là chức vụ phụ 
trách việc xây dựng thành ấp cung điện, có thề nóí đây là chức 
vụ phụ trách việc bô trí không gian. Đương nhiên, người xưa 
sau khi xem xét chọn lựa đất cư trú rồi còn cần phải bói toán 
thêm lần nữa như Khổng Tử bảo: “Bói chọn nơi ở ãy rồi mới ở 
yên dó” (Bốc kỳ trạch triệu nhi an thô chi Ị' TÍC 

ĩ% X . ), làm sao đạt tới mục đích nhất trí giừa ý trời và người 
mới quyết định chỗ định cư. Chính điều ấy làm cho chọn nhà 
cứa và thuật bói toán cùng kết hợp và bắt đầu nhiễm màu sắc 
mè tín, từ đó càng ngày thuật phong thủy (vốn là thuật bố trí 
không gian) càng lún sâu vào mê tín không thoát ra được. 

Thời Chiến quốc và thời Tần Hán là thời kỳ hình thành của 
thuật phong thủy. Tư Mà Thiên trong sách Sử Ký phần truyện 
Sư Ly Tử có đoạn viết: “Sư Ly Tử là em khác mẹ với Tần Huệ 
vương đời Chiến quốc, lúc còn sống đà chọn dất chôn ở phui 
dông Chương Đài, Vị Nam, doán rằng: “Trăm năm sau sè Co 
cung điện của bậc thiên tử ở hai bên mộ của ta”. Đèn đời Hán 
hưng thịnh, quả nhiên có xây cung Trường Lạc ở phía dông và 
cung VỊ Ương ở phía tây”. Điều này thú vị ở chỗ lúc ấy chảng 
những đã biết chọn đất ở cho người sống mà còn chọn lựa cá 
mộ địa cho người chết. Cách chọn mộ địa dé chôn cât ấy gọi là 
táng pháp. Không những thế, dời Đòng Hán dã biết chọn ngày 
tốt để chôn người chết như ghi chép trong Luận Hành của 
Vương Sung. Đến lúc này “quan niệm” ngươi chết là âm, nguời 
sống là dương” (Từ nhân quy âm, sình nhân quy dưưng 7 ^ 


www.SachVui.Com 


^ PỀ ’ ỈỀL A. ắệ ) đã rất phổ biến. Sách Sứ Ký liệt Kham 
Dư gia i|t ĨK vào lưu phái Chiêm Bỏc gia mà Kham Dư gia 
chính lá thầy coi phong thủy sau này, hình như họ đã trở 
thành một ngành học chuyên môn rồi. Các sách chuyên môn về 
phong thủy đời Tần Hán ngoài “ Táng lịch ” Ệệ- ỉít ra T theo 
sách Hán Thư , Nghệ Vãn chí còn có các bộ Kham Dư toàn quỹ 

^ Ễ, Cung trạch địa hình ^^£14 % nhưng rất tiếc 
ngày nay đà mất cả. 

Đời Ngụy, Tân, Nam Bắc triều, quan niệm về phodg thúy 
tiẽp tục được truyền bá và được rất nhiều người tin tương, các 
thuật sĩ phong thủy có nhiều đất sống. Ngoài các đại danh như 
Quách Phác, Thanh Ô Tử, thời này sách sử ghi chép về phong 
thúy không ít, ví dụ như thuật bói toán của Quản Lạc đưa ra 
thuyêt Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hố, tiền Chu Tước, hậu Huyền 
Võ. Tương truyền chính bộ Táng kinh ^ PM của Quách Phác 
cùng kê thừa học thuyêt về tinh tú bốn phương ấy. 

Thời kỳ Đường, Tống,- kinh tê phát triền lớn, trong xã hội 
cả tam giáo Nho Đạo Phật đều được lòn sùng, phong tục bàn về 
phong thủy và mai táng khá hưng thịnh. Thậm chí thói quen 
mai táng trọng hậu trở thành phổ bièn đến nỗi Đường Thái 
Tông và Đường Huyền Tông phải b an các bài chiếu “ Bạc táng 
chiếu ” (Chiếu khuyên nên chôn cất giản dị) và “Cẩm hậu táng 

cấm chê độ chôn cất trọng hậu). Tuy có các 
chiếu lệnh ây nhưng vấn đề không được giải quyết càn bản v'i 
vân còn lại nhừng mộ đê vương và hậu phi làm tiêu biếu cho 
phong tục thích tin thuật phong thiiy và hậu táng. Tùy Văn đê 
Dương Kiên từng nói một câu: “Tốt xâu do người, không phải 
do đất”, nhưng rồi khi ông chết vẫn phải nghe theo sự chọn lựã 
mộ táng của hoàng hậu và quan phụ trách tang lễ. 

Chuyện ké về đời Ngũ đại đầu Tống rõ ràng có nhiều mâu 
thuân. Ví dụ câu chuyện Đường Phong cùng đi với thuật sĩ 
phong thủy, cả 2 gặp một nghĩa địa, thuật sĩ nói với họ Đường: 
“Nghĩa địa này chôn người chết, con cháu họ phải làm đến 
công tướng”. Đường Phong bảo đây chính là mộ địa của tố tiên 


11 


www.SachVui.Com 

mình, thuật sĩ vội dổi giọng: “Nếu là nhà ông e rằng vì thiếi 
P húc ’ s 9 sẽ ỉà trộm cướp”. Giống như ví dụ trên, tronj 

Sí ‘ t ¥S C L? Ình Jĩ ềch l hoại ”. ché P vào khoảng niên hiệu Hàn 

^ Ông Chân Tôn ể ở Thành Đô có một nhà giàu chi 
chết, bèn đi tìm thầy địa lý nhờ chọn đất chon . Thầy phõnị 

thủy Phùng Sơn Nhân cho biết: “Nơi đây núi quanh dườnị 
vòng, núi cao mạch dài, nưđc chảy phân minh, chính là nơ 
phong thủy kỳ tuyệt đây”. Nhà giàu nọ hỏi: “Sau khi chôn chí 
tôi rồi, tiền tài trong nhà hao tốn gần hết, người nha ĩuu làc 
sao chăng thấy tốt gì cả vậy?” Phùng Sơn Nhân đổi giọng: “Nơ 
đây là đât chôn bậc công hầu, ông đâu đáng là quý nhan! Thải 
nào người chết không được an lành!”. Những tro quỷ biện nhi 
vậy thường không hiếm xảy ra. 

Lý luận phong thủy đời Đường Tống với địa vị trung tâm lí 
thuyết ngũ hành đã bắt đầu lung lay, thay vào đó là thuyết ảrr 
dượng bát quái, điều này có liên quan đến chủ trương ciìa ti 
tương Chu Đôn Di, Chu Hi, nhất là quan điếm “Táng pháp ngi 
h °9 n ” cua 2 anh em họ Trình (Trình Hiệu, Trình Di) được cat 
P Ị^? ng kkúy thuật sĩ tôn sùng, Vùng đông nam đời Tống chia ra 

„f h ° ng thủ y gi ? gọi ỉẳ “ Giaỉ ị Tây phái * (tức “Hỉnh thê 
p/ỉdỉ'”) và “Phúc Kiến phái” (tức “Ỗc Hạch pháp”). Phái trước, 

theo truyền thuyết sau loạn Hoàng Sào đời Đường đã hộc được 
sách trong bí phủ trốn về Giang Tây rồi truyền thừa lập mon 
phái với rât nhiều môn sinh, đặc điem là chu về hình thế đất, 
đmhvịtrí hướng dất, nhấn mạnh tới sự phối hợp Long, HuyệL 
Sa, Thủy. Phái sau lưu truyền rộng từ đời Nam Tống, nghiên 
cứu về nguyên lý trạch pháp, dựa vào ngũ hành bát quai xac 
định sự sinh khắc. Những sự kiện ấy, phan ánh lý luận phong 
thủy các đời Đường Tống đã phát triển và thâm nhập vào đời 
sống thường ngày. Đến cuối đời Đường, la bàn được phát minh 
và ứng dụng càng khiến ỉý luận phong thủy có ý nghĩa thực 
dụng và kéo dài đến mãi ngày nay. 

Xã hội phong kiến Minh Thanh bước vào thời kỳ suy tàn, 
c |? ín ^ tr i đen tô ừ xã hội loạn lạc, các nguy cơ thêm phần sâủ 
săc. Một mặt các đế vương càng mê tín phong thủy, lúc còn 
sống dã vội vàng suy tính tìm chọn đất xay lăng đe chuan bị 


*r 


12 


hương tiếp tục lạc thú ầWtibỉĩ%ỉiW SÍỈPkhác, dàn chúng thấp 
bé chỉ biêt hi vọng vào phong thủy để có thể mong thay đổi sô 
phận con cháu gia tộc mình, vì vậy bất luận chọn dương trạch 
(nhà ở) hay âm trạch (mồ chôn) đều thành khấn tha thiết. Đề 
thích ứng với tâm lý xă hội dã trơ thành phổ biến ấy, các loại 
sách vê phong thủy địa lý đua nhau ra đời, cơ hồ dạt đến mức 

hòn loạn thật giả và sách nào cũng tự cho mình là loại “địa lý 
chính tông”. 

Trên đây chỉ là ít nhiều lược thuật đơn giản về quá trình 

hình thành thuật phong thủy trong lịch sử Trung Quốc. Trong 

sự phát triển ấy, trải qua nhiều tên gọi khác nhau như Tướng 

địa thuật ^ iè Địa lý thuật , Kham Dư thuật ÌẾ 

w , Thanh ô thuật iij‘ Mị với tính mê hoặc và tính giả 

dối không phải là không nhiều, chúng ta sẽ cấn trọng phân 

biệt nhận định thèm khi tìm hiếu ảnh hưởng của nó trong 

phong thủy địa lý Việt Nam qua bộ sách “Nghiên cứu phong 

thúy và phong thảy Việt Nam dưới góc độ khoa học " này của 

tác giả Ngô Nguyên Phi. Đây là bộ sách kế thừa được nhũng 

quan niệm lớn nhất về phong thủy học của Trung Quốc đề áp 

dụng vào thực tê ở Việt Nam. Đặc điểm nổi bật của bộ sách là 

cung câp nhiều kiên thức cơ bản giúp dộc giả vận dụng thích 

ứng vào từng hoàn cảnh cụ thề chung quanh mình. 

Trong ý nghĩa là một bộ sách có quy mô khá đồ sộ đầu tiên 
ở Việt Nam nghiên cứu về phong thuy học một cách tương đôi 
toàn diện, chúng tôi hân hạnh được viết đoạn nhỏ nay đề trân 
trọng giới thiệu với bạn đọc. 

Tại Ngu Côc, Gia Định cuối năm Rồng 

Nguyên Tôn Nhan 


13 


